PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY 
THERAVADA 


CHUYÊN МСА QUY 
(РЕТАККАТНА) 


Bhikkhu Naga Maha Thera - Ту khưu Вии Chon 


DI. 1962 - PI.2506 


MỤC LỤC 


Tác phẩm 14. CHUYÊN NGA QUY (PETAKKA THÃ'........................ 
СООКО ы шаншқаны шана ca 
Nga. Qui (Petakkatha) ова a S Qu aaa ананан ННН 


Lời Phi Lộ 
Người tu Phật thường nghe nói đến bốn cảnh khổ: Súc 
sanh, А tu la, Nga qui và Dia ngục, nhưng phân đông Ít ai 
hiểu rõ nguyên nhơn nào mà phải sanh vào cảnh ây hoặc làm 
sao cho thoát khỏi cảnh ấy. 


Ó đây bàn tăng chỉ giải sơ về cảnh Nga qui thôi, vì nhận thấy 
có nhiều người hiểu thảo hay làm phước mong cầu cho thân 
bằng quyến thuộc đã quá vãng được siêu thoát. Vì vậy mà 
có người mướn tụng tạng, làm thủy lục 46 cứu vớt vong linh, 
cúng quái, tế lễ, làm dấu phướn, nhà minh khí, kho lầu. Việc 
làm ấy không đem lại sự lợi ích cho người quá vãng. 


Theo Phật giáo nếu muốn làm phước đề hồi hướng quả lành 
cho thân nhơn quá vãng, cho được thành tựu thì phải đúng 
theo 3 ch: 


1) Làm phước đến những bậc đáng thọ lãnh vật cúng 
dường (dakkhinadana) là chư Tăng thọ cụ túc giới 
đúng chánh truyền. 

2) Thí chủ tuyên bố hồi hướng quả lành rõ rệt. 

3) Thân nhơn đã quá vãng được hay, đến thọ lãnh 
(апитоайпа) phước lành ду. 


Nếu ai làm phước mà được đầy đủ cả 3 chi, thì nếu thân nhon 
bị sa doa, mới có thê được thoát khỏi cảnh nga qui và siêu 
sanh nơi nhàn cảnh, bằng không thì phải chịu thọ khó đời 
đời kiếp kiếp cho đến khi nào hết quả mới được tái sanh làm 
người. 


4 


Còn néu như hồi hướng mà người quá vãng vì tội ác nặng nề 
hoặc không hay biết đặng thọ lãnh, thì phần phước ấy về thí 
chủ chắc chắn không sai. 

Theo đây bàn tăng phiên dịch kinh nói về các hạng Nga аш 
(theo trong kinh chú giải Petakkathä và trong Tam Tạng Pali) 
phải chịu khô sở như thế nào và tội ác như thế nào, để ai là 
người tin lý nhân quả hiểu rõ hầu tránh các điều tội ác ấy. 
Do quả báo của sự biên soạn này, bàn tăng xin hồi hướng 
đến các bậc ân nhân nhứt là Thầy tô và Song thân, cùng tất 
cả chúng sanh 3 giới, 4 loài đồng được thọ hưởng. 


Rất mong thay! 
Bhikkhu Naga Maha Тһега- Tỳ khưu Bửu Chon 


Nga Qui (Pefakkatha) 


ё“ 


Xin giảng giải vê “các thứ пра дш” và nguyên nhơn уі sao 
mà phải sanh làm пра qui ау (Tam Tạng quyên 1, trang 360, 
và quyên Petakkath3). 


Một hôm Đại đức Mục Кіёп Liên vừa mới đắc được “lục 
thông” từ trên núi “Ку Xà Оша? (Gijjhaküta) đi xuông và 
do nhờ nhãn thông mà thây được các thứ ngạ qui. 

Khi về chùa Trúc Lâm (Veluyana-vihãra) gần thành Vương 
Xá (Ка)аҙаһа), vào бибі chiêu đên đảnh lê Đức Тһе Tôn và 
bạch qua câu chuyện пра qui vừa Шау trong buôi sáng. 
Nhơn dip ấy Đức Thế Tôn nói rằng: 

- “Này các thầy tỳ khưu. Các thứ ngạ qui này, Như Lai từng 
thấy nhiều lần, nhưng không muốn đem ra nói cho ai, vì 
không bàng cớ là không người thứ nhì cùng biết. Nay có đệ 
tử Như Lai tuệ nhãn đã phát sanh lên, thây được các thứ ngạ 
qui ây cũng như Như Lai. 

Này các thầy tỳ khưu, trước kia Như Lai không nói ra, vì nêu 
Như Lai nói ra có nhiêu người không tin cho răng Đức Thê 
Tôn là một vị pháp vương, muôn nói sao thì nói, không ai 
hiệu biệt được, những người nào nghi ngờ không tin, sẽ mát 
sự lợi ích, sự tân hóa. 

Này các thầy tỳ khưu, các thứ nga qui này xưa kia là những 
người trong xứ Ma Kiệt Đà đã làm những điêu tội ác vậy.” 
Đức Thé Tôn nói tiếp: 

- “Một lúc nọ sau khi đắc Vô thượng Chánh đẳng Chánh 
giác, Như Lai đã từng thây một thứ ngạ qui tên 
Atthisankhalika thân hình Ку lạ không có thịt da chỉ có bộ 


6 


xương thôi, Бау trên hư không, lại có những bày ó, diều, Кёп 
kên đuổi theo, căn mó, giành xé theo mây kẽ xương, пра qui 
khóc la, nghe thảm thiết. Nga qui này kiếp trước là người 
giết bò, trâu 46 làm thịt bán trong xứ Ma Kiệt Đà vậy. 


Như Lai đã từng thấy một thứ ngạ qui khác nữa tên 
Mamsapest thân hình giống như thối thịt, những loài i phi cầm 
bay theo cắn mồ. Đây là quả của người trước kia giết bò làm 
hàng thịt để bán nuôi mạng sống. 


* Có thứ nga qui nữa tên Mamsapinda thân hình giống như 
cục thịt. Nga qui này trước kia là người thợ săn các loài phi 
cầm. 

* Có thứ пра qui nữa tên Nicchavi thân hình rất ghê gớm 
không có da toàn là thịt đỏ lòm, nhiều thứ phi cầm bay theo 
căn mô. Vì kiếp trước là người giết trừu lóc da ra đem đi bán 
thịt. 

* Có thứ nga qui tên Asiloma có những lông hình giống như 
lưỡi dao bay lên bay xuống đâm vào thân mình nga qui ấy 
luôn luôn. Vì kiếp trước là người trong xứ Ma Kiệt Đà sanh 
sống về nghề thọc huyết heo. 


* Có thứ ngạ qui Sattiloma, có đầy những lông giống như 
lưỡi kiếm bay lên bay xuống đâm vào thân hình nga qui ау. 
Vì kiếp trước là người thợ săn thú rừng thường dùng kiếm 
để phóng đâm thú rừng trong xứ Ma Kiệt Đà này. 

* Có thứ ngạ quỉ Usuloma thân có nhiều lông giống như mũi 
tên bay lên bay xuống đâm vào mình. Nga qui này kiếp trước 
là người giám sát giết tội nhân bằng cách bắn tên. 


* Có thứ пра qui Sũciloma thân có đầy những lông giống 
như mũi tên bay lên bay xuống đâm vào mình. Vì kiếp trước 


7 


là người đánh xe thường dùng sắt nhọn đâm ngựa trâu bò 
cho chạy mau lẹ. 


* Có thứ ngạ qui tên Kumbhanda bị các loài cầm thú bay 
theo cắn mó, đau khổ vô cùng. Vì kiếp trước là người làm 
quan xử kiện ăn hôi lộ, tư vị sái lệ luật của quốc gia, xử người 
vô tội cho có tội, người có tội nói vô #01. 


ж Có thứ nga аш tên Guthakhadi thân mình ngập lút trong 
hầm phần 2 tay đang hốt phân ăn. Nga qui này kiếp trước là 
người Bà-la-môn hung ác trong thời kỳ Đức Phật Kassapa 
(Ca Diếp). Vì oán ghét Phật giáo nên một hôm người Bà-la- 
môn thỉnh chư Tăng đến cho thọ thực, rồi lẫy đồ do 46 trong 
chén đậy lại, tới giờ chư Tăng đến thọ thực, y nói gạt răng: 
Bạch các Ngài giờ thọ thực đã tới, xin thỉnh các Ngài đến 
thọ thực cho no nê, nếu còn dư thì xin đem về chùa nữa. Do 
nhân ác đã gieo nên khi chết phải sa vào cảnh địa ngục bị lửa 
cháy thật lâu 401, còn sót quả tái sanh làm thứ пра qui nảy. 
* Có thứ пва аш tên Okilint thân hình có đầy lửa than luôn 
luôn хбі xuống đau đớn khóc la thảm thiết. Người này kiếp 
trước làm hoàng hậu của đức vua Каййга có tánh hung dữ, 
gây gó, у quyền thế, dó lửa than trên mình người phụ nữ 
nghịch với bà. 

* Có thứ nga qui tên Asisakabandha thân hình giống như tử 
thi bị đứt đầu, mắt mũi miệng mọc ngay chính giữa ngực. 
Người này kiếp trước làm giám sát tên Damarika chém đầu 
tội nhân thật nhiều trong xứ Ma Kiệt Đà. 

* Có rất nhiều thứ nga qui Pabbajita thân hình bị lửa cháy 
rần rộ, trôi nói trên hư không, nóng пау đau khó vô cùng kêu 
la rên xiết. Nga qui này trước kia thuộc hàng xuất gia, trong 
thời kỳ Đức Phật Ca Diếp, vì dé duôi lêu lỗng, không thu 


8 


thúc trong phạm hạnh, tà mạng phá giới đủ điều, nên khi chết 
phải sa vào cảnh địa ngục, hết một thời kỳ Đức Phật còn sót 
quả phải tái sanh làm thứ nga qui này.” 

Đây là Кё sơ lược những thứ nga qui mà Đại đức Mục Kiền 
Liên đã thấy do nhãn thông và bạch với Đức Phật, để Ngài 
giảng giải cho môn đệ biết răng Ngài cũng từng thấy, và Ngài 
còn cho biết phần nhiều các thứ nga qui này đều còn sót quả 
của cảnh địa ngục phải tái sanh làm ngạ qui thật lâu đời, phải 
chịu khổ sở đói khát nhiều kiếp có khi đến 10 kiếp hoặc 100 
kiếp hoặc 500 kiếp, chỉ thoát khỏi được là khi nào hết quả 
hoặc có thân nhơn làm phước đến chư Tăng, rồi hồi hướng 
quả lành tùy theo nghiệp nặng nhẹ, mới có thé được siêu 
sanh về nhàn cảnh. 

Vì vậy, người Phật tử mỗi khi làm được phước báu nào cũng 
nên hồi hướng quả lành đến thân nhơn đã quá vãng, bằng câu 
kệ Pali như уду: IDAM УО МАТІМАМ HOTU SUKHITÃ 
HONTU ХАТАҮО. Do sự phước báu mà chúng tôi trong 
sạch làm đây, xin hôi hướng đến thân quyến đã quá vãng. 

Cầu xin cho các vị ấy hằng được sự an vui. 


Trong bộ kinh “Pefakkatha — Nga qui kinh giải”, có Кё ra 
trong 24 thứ nga qui đây đủ chi tiệt như sau: 


1. Ngạ qui này tên VANTASA hình tượng di kỳ, mặt 
mày nhăn nheo, con mắt tròn vo, lông tóc xôm xoàm, miệng 
méo mó, ống chơn cong queo, bụng chướng to lên, thân mình 
hôi thúi, răng hô chom chởm, tay chon nồi gân như dây luộc, 
cao nhồm ốm nhom, ghẻ lở đầy mình, đói khát nhiều năm, 
đau khó vô cùng, khi nghe người khac пһб tưởng được no 
lồng chạy đến liễm ăn cho đỡ đói. Hạng nga qui này có rất 


9 


nhiều, thường ở gần nhà cửa, xóm làng, mấy chỗ do bán và 
ống пһб mà kiếm ăn. 

Loại nga qui này trước kia tánh tình bón xẻn, không biết làm 
phước bó thí, lại nhố nước miếng trong vật thực đem cho 
người có giới đức thanh cao, có khi đi vào chùa xả rác, hoặc 
nhỗ nước miếng trên sân hoặc chỗ chư Tăng đã quét dọn 
sạch sẽ, không chịu nghe lời chỉ dạy của chư Tăng, cứ việc 
làm càn, không kiêng nể ai, nên khi chết phải sanh làm thứ 
nga qui này. 


2. Ngạ qui này tên К UNAPA thân hình dị kỳ, bụng phệ 

thong хабар, mắt cụt cằm dài, con mắt bằng cái chén, răng 
to như cái cuốc, tóc dài phết gót, đầu lớn hơn mình, hình thù 
ghê gớm, mùi thúi tanh hôi, ăn ròng mủ máu và tử thi, càng 
ăn chừng nào càng đói nhiều chừng nấy, khi thấy tử thi bỏ 
thì áp lại xé ăn, nhưng vẫn bị đói khát thật lâu đời. 
Nga qui này kiếp trước là người không biết làm phước, tánh 
nết xâu xa không sợ tội lỗi, dê duôi câu thả, lại gạt chư Tăng 
ăn thứ thịt mà chư Phật đã cắm theo luật.! Tội gạt сат chư 
Tăng rất nặng nên khi chết phải sanh làm thứ ngạ qui này. 


! Mười thứ thịt cắm ăn là: thịt người, thịt cọp, beo, voi, ngựa, rắn, chó nhà, chó 
rừng, gâu, và sư tử. 


10 


NGA QUÍ THỨ МНОТ: vANTÁSA NGA QUÍ THỨ HAI: KUYAFX 


3. Nga qui này tên СОТНА thân hình kỳ di, con mắt ngay 

xuống, miệng méo lên trên, lông mọc bít hết cô lùn sát vai, 
đầu to và sói, tóc mọc lưa thưa chung quanh, bụng lớn như 
trống cái, da đầy ghẻ lác, hôi hám vô cùng, ăn ròng phần 
máu, thường đi gần nhà, cầu tiêu để tìm vật thực, đói khát 
lâu đời, vô cùng đau khó. 
Nga qui này kiếp trước là người hung ác không tin tội phước, 
хас xược thái quá, у quyên thế hiếp người tu hành, lại thêm 
tánh tình bỏn xẻn, tiếc của không nuôi dưỡng cha mẹ, vợ con 
thân quyền, để cho mẹ cha đói khát cơ bàn. Do quả độc ác 
ду, khi chết phải sa vào địa ngục “đồng sôi” thật lâu đời, khi 
hết quả, cảnh йу còn dư sót nghiệp lại, phải sanh làm thứ ngạ 
qui này, ăn ròng là phần máu. 

4. Nga qui này tên АССІЈА mắt sưng lòi ra ngoài, lửa 
cháy đầy mình, khói lên nghi ngút cả ngày lẫn đêm da thịt 


11 


phóng lên lở 101 đầy mình, cháy nóng từ trong tràn ra ngoài, 
miệng đói khát vô cùng nhưng không chết vì nghiệp ác tạo 
nên, thường ở nơi núi rừng gần mé biển hoặc cồn bãi. 


Nga qui này kiếp trước là người 46 duôi, câu thả, khi dé, chế 
nhạo chư Tăng. Do nhân ác đã gieo, nên khi chết, phải sanh 
làm thứ nga qui này. 

5. Ngạ qui này tên SUCIMUKHA miệng nhỏ nhọn như 
cây kim, thân hình thật to lớn, thịt nổi có u có пап, móng tay 
thật dài và nhọn, tay chơn ghẻ lác, mình mây đóng rêu, lông 
tóc xồm xoàm, đói khát vô cùng vì không ăn uông được chỉ 
cả, thường ở nơi rừng sâu núi thắm. 


Nga qui này kiếp trước là người lòng da vô cùng bón хеп, гїї 
róng, không dám tiêu xài, không khi nào làm phước, dầu nhỏ 
nhen chút ít, bỏ cha mẹ gia quyến đói khát cơ hàn, không khi 
nào giúp đỡ vật chi cả, ham tiền tiếc bạc thâu thập để dành 
bo bo cất giữ. Do lòng dạ xấu xa ấy, nên khi chết phải sanh 
làm thứ nga qui này. 


NOA GUT TH EA: OVINA NGA QuÏ THd та: AGGHẤLA 


12 


NGA айїтн@ МАМ: SUCIMUNHA NGA QUÌ ТН SÁU: RANHA.n 


6. Nga qui này tên КАМНАЛ thân mình cao lớn, сб cao 
đầu méo, mắt to lớn lộ ra, mũi văn, răng hô chơm chởm, lông 
tóc xù xì, tay chơn cong veo, bụng rất to lớn, môi xệ thười 
lười, thường ở nơi rừng sâu, chịu đói khát lâu đời, ở xa thấy 
nước, đến gàn lại thấy cạn khô, hoặc thấy thành lửa, thành 
đá. Khi thấy vật thực thì mừng rỡ nhưng lại gần lấy ăn, thì 
vật йу trở thành đồ dơ, thành đá, hoặc cháy lên lửa có ngọn 
бар tới mình. 

Nga qui này kiếp trước là người ngu si không biết tội phước, 
tánh tình хас xược, đem bò, trâu, đê phá hoại vườn tược, ao 


13 


nước của nhà chùa, lại nói vô lễ với chư Tăng. Vì nhân dữ 
đã gieo, nên khi chết phải sanh làm thứ ngạ qui này. 

7. Nga qui này tên МІ//НА tội nặng vô cùng, thân mình 

óm nhom, ăn uóng chi chăng đặng, trong miệng đuôi mọc ra 
rất hôi thúi, ngón tay chơn dính lại chỉ có một móng như cái 
cuốc, bụng phình, rún lỗi lòng thòng, môi trên thật dài trệ 
xuống tới cằm, tai xụ tới vai, tóc mọc bùm xùm. 
Nga qui này thường ở nơi rừng sâu núi thắm, hoặc nơi cồn 
bãi. Ngạ qui này kiếp trước là người tánh tình độc ác, thấy 
các bậc sa môn hoặc các người hành khất xin ăn, làm oai, 
chửi mắng khinh người thậm tệ, lại hay nói đâm thọc người 
có giới hạnh, cho phân chia phe đảng, gặp người tàn phê chế 
сіби đủ điều không lòng ái truất. Do nhân đã gieo, nên khi 
chết, phải sanh làm thứ ngạ qui này. 

8. Nga qui này tên Š48B4NK đầy mình ghé lở, ruồi 

nhặng bu đây, thịt sưng hôi thúi, mắt to lộ ra, mũi lớn dài 
như trồng cái, đói khát vô cùng, khi đói quá chịu không 
được, lây móng tay bén như dao cạo móc thịt mà ăn, vừa ăn, 
vừa khóc, đau đớn vô ngần, càng ăn càng đói, thường ở các 
nơi thung lũng núi non và cồn bãi thật nhiều. 
Nga qui này kiếp trước là người lòng dạ bón xẻn, không biết 
tội phước, vô ơn bạc nghĩa, bất hiếu với cha mẹ, đánh đập 
ông bà, cha mẹ thân bằng quyền thuộc, phản bội người có ơn 
mình, không lòng cung kính nề. Do nhân dữ đã gieo, nên khi 
chết, phải sanh làm thứ nga qui này. 

9. Nga qui này tên РАВВАМКА thân mình thật to lớn, tay 
chân cụt ngủn, đầu nhỏ, сб vån da thịt cứng như đất, lửa cháy 
đỏ đầy mình cả ngày lẫn đêm hừng hực như sắt nướng đỏ, 
nóng nảy đau khổ đến cực độ lại bị đói khát cả triệu năm. 


14 


Nga qui này rất nhiều, thường ở nơi núi Ку Xà Quật và Tuyết 
Lãnh sơn. 


Vì kiếp trước tánh tình hung ай độc ác, thù oán, chửi mắng 
người có giới hạnh, phá hoại của cải, giết hại người không 
góm tay, đốt nhà cửa người vì lòng sân hận, bướng binh, ngã 
mạn, muốn làm cho hơn người, nên gây tội lỗi dày đầy. Do 
nhân đữ đã gieo, nên khi chết, phải sanh làm thứ nga qui này. 


NGA 20Ї THỨ BẢY: МЫНА 


NGA QUỈ THỨ ТАМ ЅАВВАМКА 


10. Nga аш này tên А/ АСАКА thân hình như con trăn dài, 
lớn hơn con voi với nhiều đầu, khi bị đầu trâu, khi thì đầu 
bò, đầu cọp, đầu mèo, đầu voi, đầu gà, đầu khi, đói khát lâu 
đời, lửa cháy đầy mình cả ngày lẫn đêm, kêu la khóc lóc rất 
thê thảm, nhưng không chết được, vì nghiệp ác đã tạo, 
thường ở nơi rừng núi côn bãi rất nhiều. 


15 


Nga qui này kiếp trước tánh nét hung hăng thù oán đốt nhà 
đốt ruộng, miệng nói ra hung dữ, chửi cha mắng mẹ, các bực 
Sa môn và người có giới hạnh nói là đồ trâu bò, heo, chó 
v.v... Do nhân dữ đã gieo, nên khi chết, phải sa vào cảnh địa 
ngục thật lâu đời; khi hết quả, tái sanh lại làm thứ пра qui 
này. 


NGA QUÌ THỨ CHÍN (РАВВАМКА) NGA QUÎ TH МОЌ! (AJAGARA) 


11. Nga qui này tên VEMANIKA thân hình mập тар cao 
lớn, bụng ngay như bí đao, lông lá mọc xồm xoàm, phủ kín 
са mình, khi thọ vui, khi thọ khó không đều, tâm tánh hung 
ton, tay cầm khí giới. Nga qui này thường gọi là Уатаға)а- 
Diêm vương. Diêm vương này có khi thọ vui trong nửa 
tháng, thọ khô nửa tháng, thay đôi mãi mãi như vậy cho đến 
khi hết nghiệp. Khi thọ khó thì tánh nét hung hăng nóng nảy 
như lửa, chém giết tra khảo và hành tội chúng sanh trong địa 


16 


ngục, từ sớm đến chiều máu lắm đầy mình, sân hận luôn 
luôn, lại nhịn đói nhịn khát, đau khổ vô cùng. Khi nào thọ 
vui thì những cảnh khó ấy tiêu tan mát hết, trở thành một vị 
Chư Thiên an vui thơ thới, sắc đẹp tốt tươi, hưởng sự khoái 
lạc nơi cảnh trời, có rất nhiều tiên nữ hầu hạ. 

Nga qui này vì kiếp trước là người si mê, ai rủ làm chỉ cũng 
làm theo. Khi làm tội, khi làm phước, làm theo thói quen. 
Sát hại sanh vật cũng có, mà làm phước cũng có. Khi làm 
phước mà vẫn uống rượu, không giữ gìn giới hạnh. 

12. Nga qui này tên MAHIDDHIKA có thân hình lịch sự 

tốt đẹp như Chư Thiên, ăn mặc, trang điểm đủ các thứ báu 
vật, có thần thông bay trên hư không, nhưng thân mình vô 
cùng hôi thúi, lại bị đói khát cả ngàn muôn năm. Thường di 
khắp nơi kiếm đồ dơ mà ăn. Có khi gặp được vật thực, mừng 
rỡ lấy đưa vào miệng ăn thì vật thực ấy lại hóa thành sắt 
nướng đỏ, cháy cả miệng mồm, khi nuốt khỏi miệng trở 
thành sắt nướng đỏ, cháy hết ruột gan, đau khổ không Кё 
xiết. 
Ngạ qui này vì kiếp trước là người xuất gia tu hành không 
thọ trì giới luật chín chắn, hay phá hoại Phật pháp. Hạng 
người tà mạng này chỉ giả tu để cốt nuôi mạng sông, gạt gầm 
tín đồ, ham mê lợi lộc, không khi nào thu thúc và nghiêm trì 
giới hạnh. Do nhân ай đã gieo, nên khi chết, phải sa vào địa 
ngục; khi còn sót quả, phải tái sanh lại lên làm thứ nga qui 
này. 

13. Nga qui này tên 8/СПОМА có lông tóc rất nhiều, 
nhọn như kim đâm khắp cả thân mình, đâm xoáy từ trên đầu 
thâu ra miệng, máu chảy tuôn ra, từ miệng thấu tới cần сб, 
từ cần cổ thấu tới ngực, từ ngực lủng thấu tới bụng, từ bụng 


17 


đâm thấu tới bắp về và ống quyên, đâm hoài như vậy luôn 
luôn không ngừng nghỉ, đau đớn kêu la thảm thiết, trôi nói 
bênh bồng trên hư không, gần núi Kỳ Xà Quật. 

Nga qui này kiếp trước là người đánh xe bò tánh tình hung 
ác. Khi đánh xe, đâm trâu bò bằng sắt nhọn. Hơn nữa, họ còn 
là người хаџ xa hay ganh gô hay nói lời độc ác đâm thọc đầu 
này, đầu kia cho người khác sanh ra sự bất hòa, chia phe chia 
đảng. Do nhân dữ đã gieo, nên khi chết, phải sanh làm thứ 
nøạ qui này. 


NGA сої THỨ MƯỜI MỘT (УЕМАМКА) 
NGA G01 TH MƯỜI НАЈ (МЧАШООИЯКА) 


14. Nga qui này tên КОМВНАМРА có 2 hòn ngọc hành 
thật to, bị các loài Кёп Кёп, б, diều theo cắn тб, để xuống 
ngồi trên ngọc hành thì đau nhức, phải vác trên vai chạy hoài 
rất khó sở, nhưng các loài ду vẫn cứ bay theo, cả bầy cắn mó 
đau nhức vô cùng. 

Ngạ qui này kiếp trước làm quan xử kiện, chuyện phải cho 
là quấy, chuyện quấy cho là phải, ăn hối lộ, tư vị, áp dụng 


18 


sai lệ luật quốc gia, hành phạt kẻ hiền lương. Do nhân dữ đã 
gieo, nên khi chết, phải vào cảnh А tì địa ngục (Ауісі) bị lửa 
đốt thật lâu đời; khi hết tuổi thọ cảnh ấy và còn sót quả, tái 
sanh làm thứ nga qui này. 

15. Nga qui này tên АНІ, mình rắn đầu người, lớn dài như 
trái núi, lửa cháy rần rộ chung quanh mình, dày dua nóng la 
đau khó ở trong lửa, lại phải chịu sống thật lâu đời vì nghiệp 
ác câu tạo, nên không chết được, thường ở nơi rừng núi. 
Nga qui này kiếp trước là người nhiều lòng sân hận, câu mâu 
nhăn nhó, mỗi chút mỗi sân, tâm địa đen tối như súc sanh, 
không phân phải quấy, đốt nhà cửa người, đốt cả cốc liêu của 
Đức Phật, không chút ăn năn, khi chết phải sa vào cảnh A tì 
địa ngục thật lâu đời; khi hết tuổi thọ cảnh ấy, mới tái sanh 
làm thứ nga qui này. 


NGA QUÍ THỨ MƯỜI BÖN (кимшнАноА) 


NGA QUÍ THỨ MƯỜI ВА (SUCIUOMA) 


19 


590 


УА, 2! Д Yasam r; 


7 аме ына ү, 


NGA QUÌ THỨ MƯỜI LẮM (АН) 


NGA QUI THỨ моб SÁU (ғасспаУ!) 


16. Nga qui này tên NICCHAVI là thứ nga qui thân mình 

mủ chảy tràn tro, phàn thi các loai Кёп Кёп, ó, diều bay theo 
cả bầy cắn mó, rớt ra từng miếng: do quả ác, thịt ấy trở mọc 
dày lại, liền đau nhức khóc la thê thảm, nhưng các loài ấy 
vẫn không tha, luôn luôn cắn тб, trôi nổi trên không, gần 
núi Kỳ Xà Quật. 
Nga qui này kiếp trước là người đàn bà đan tâm có chồng 
còn ngoại tình với kẻ khác, lén lút chia sớt tình thương của 
chồng cho kẻ khác; mưu hại, gạt gầm chồng, làm bộ, làm 
điều giả dối hai lòng. Do nhân ác đã gieo, khi chết, phải sa 
vào “địa ngục đồng sôi”, паи lênh đênh trong nước đồng SÔI 
thật lâu đời; còn sót quả, tái sanh lại làm thứ nga qui này. 


20 


мса QUÎ THÚ MƯỜI BẢY (NIMUGGA) NGA осі THỨ MƯỜI TÁM (SUKARA) 


17. Nga qui này tên МІМУССА thân hình xấu xa, thịt да 
cứng rắn, thôi tha, dính đầy những phần, luôn luôn cắm đầu 
xuông. hàm phần ngộp thở, phải ăn uông đầy chướng bụng, 
mới trồi lên được; khổ não vô cùng, rồi cũng phải câm đầu 
xuống hàm phần nữa, luôn luôn như thé ấy. 


Nga qui này là người trước kia tâm tánh đê tiện xấu xa, lén 
lút tà dâm vợ con người, bất cần ола trẻ, lại còn hành hạ vợ 
nhà, làm oai cho kiêng sợ, giả bộ tánh tình như người trong 
sạch ngay thật, nhưng vắng mặt vợ lại mèo mỡ, vợ nhà сми 
đau khó. Do nhân dữ đã gieo, nên khi chết, phải sa vào cảnh 
địa ngục, bị qui sứ bắt leo lên cây gòn bằng sắt cháy đỏ có 
gai thật bén, leo lên leo xuống, lủng xẻ mình máy, đau khổ 
hằng triệu năm; khi còn sót quả, sanh làm thứ nga qui này. 


18. Nga qui này tên SUK4R4 hình tướng dị kỳ, mình 
người đâu heo, trong miệng có đuôi mọc ra {тат đây cả 
miệng, ăn uông chi cũng không được, phải chju đói khát khô 


21 


sở vô cùng, lại со dòi Бо lúc nhúc, rút vào miệng lở 151 hôi 
thúi như thây ma, đau khó thật lâu đời, thường ở nơi rừng 
sâu núi thắm, hoặc gần núi Kỳ Xà Quật. 
Nga qui này kiếp trước là người không biết đạo đức, tánh nét 
đê hèn, không có lòng thành thật, thường hay nói láo, nói 
đâm thọc làm cho người chia rẽ, có khi lại nói phao vu dé 
hãm hại người, khi thì nói lời độc ác, chửi mắng không kiêng 
пё ai. Do nhân ác đã отео, nên khi chết, phải sa vào A tì địa 
ngục, bị lửa thiêu đốt thật lâu đời; khi sót quả, tái sanh làm 
thứ nga qui này. 

19. Nga qui này tên MANGULI, là nga qui có hình tướng 
di kỳ, trông đáng ghê sợ, da thịt xù xì, lông lá хӧт хойт, cùi 
lác đầy mình, mùi thúi tanh hôi không аі chịu được, răng hô 
ra chóm chóm, trôi nồi trên hư không; những con Кёп Кёп, 
б, diều, có bầy có lũ áp lại cắn тб đau đớn, khóc la thảm 
thiết, mắt lộ ra như chim ш, bụng lớn như trống cái, tay chơn 
cong queo. 
Nga qui này kiếp trước là người phụ nữ lên đồng cốt, giả dối 
cho là linh thiêng, lường gạt người để uống rượu và sát sanh 
để cúng qui thần, mưu sĩ đủ cách 46 bóc lột người. Do nhân 
dữ đã gieo, nên khi chết, phải sa vào cảnh địa ngục nước 
chua (như axít); thứ nước này khi đụng vào mình thì làm cho 
đau rát và thành lở lói da thịt từ nhỏ ra to, đốt nóng chết đi 
sông lại, đau khó thật lâu đời; khi còn sót nghiệp ác ấy, tái 
sanh lại làm thứ nga qui này. 

20. Ngạ qui này tên СНАТАКА, có cả тау muôn, thân 
hình ốm gầy còn da bọc xương, đói khát phi thường; có lỗi 
90 kiếp quả địa cầu không quần áo cơm nước chỉ cả, đói khát 


22 


đến đỗi đứng lên té xuống, mệt xiu ngất người, khóc than 
thảm thiết. 


Nga qui này kiếp trước kia (thuở Đức Phật Vipassī) là người 
giúp việc làm phước cho 3 vị thái tử để dâng cúng vật thực 
đến Đức Phật và 10 muôn chư Tăng, nhưng khi nấu chín 
xong, chưa đến giò thọ trai, Đức Phật và chư Tăng chưa tới, 
con khóc đòi ăn, ban đầu múc bới cho vợ con ăn chút ít, sau 
cùng rồi họ cùng lấy ăn theo (vật thực để dâng cúng đến Đức 
Phật và chư Tăng nhưng họ lây ăn trước). Do tội ăn trước vật 
thực dâng cho chư Tăng, nên khi chết, phải sa vào địa ngục, 
bị lửa thiêu đốt thật lâu đời; còn sót quả, phải tái sanh làm 
thứ nga qui này. 

21. Nga qui này tên KUKKUTA, nhiều vô số Кё, đầu láng 
tròn không tóc, ôm gầy, bụng phình lớn ra như trống cái, 
chân căng xẹo xọ, ban ngày tay câm búa to, kiếm đập đầu 
chảy máu dầm dë bể nát cả sọ, sưng hết mình máy, ban đêm 
lại thì lửa cháy dữ đội đầy cả mình, phỏng lở đau khó kêu 
cha mẹ khóc than, nghe thảm thiết. Khi sáng ra, lửa tắt hết 
lại cầm búa đi kiếm nhau đập nữa. Nga qui này kiếp trước là 
người 46 duôi, cầu thả không lo làm ăn, (бі ngày chỉ lo đá 
gà, đá cá, chọi trâu 46 cá nhau ăn tiền, cờ bạc rượu chè, nuôi 
gà đầy nhà; nếu đá ăn thì vui mừng hớn hở, uống rượu lè 
nhè; nếu đá thua thì làm thịt uống rượu, chăng chút từ tâm, 
ăn năn, hối hận. Do nhân ác đã gieo, khi chết, phải sa vào địa 
ngục, bị lửa đốt thật lâu đời; khi còn sót quả, tái sanh làm 
thứ nga qui này. 


23 


NGA QUÌ THỨ MƯỜI CHIN (MANGUI NGA QUÎ THỨ HAI MƯƠI (СНАТАҚ 


22. Nga qui này tên 45/54, hình tướng lạ kỳ hơn các thứ 
nga qui khác, có mình nhưng không đầu, mắt mũi miệng mọc 
ngay giữa ngực, tay chơn cong queo, bụng lớn như trống cái, 
có những kên kên, ó, điều bay lại có bày, cán mó luón luón, 
máu mủ chảy đỏ dầm dë đầy mình, trôi nói trên hư không, 
đau đớn khóc than, tiếng nghe ghê tởm. 


Nga qui này kiếp trước kia là người tánh tình hung tợn, nóng 
nảy như lửa, chém giết người không gớm tay, là giám sát 
trong xứ Vương Xá (Ка/адаһа), chém đầu người vô sô ке, 
chăng chút từ tâm. Do nhân dữ đã gieo, khi chết, phải sa vào 
cảnh A ty địa ngục thật lâu đời; còn sót quả, tái sanh làm thứ 
nga qui không đầu này. 


24 


23. Nga qui này tên ЅАТТНІКОТА, thân hình cao lớn như 
núi, có lỗi 60 cái búa sắt cháy đỏ hừng, lớn bằng tảng đá, bay 
lên bay xuống, đập vào đầu nga qui này sưng lên, bé tan nát 
rồi huờn lại như cũ, bị hành luôn luôn như thế ấy, đau khổ 
rên la thảm khốc, thường ở nơi rừng sâu núi thắm. 


Ngạ qui này kiếp trước là người tánh tình nghênh ngang 
phách lối, biết nghề bắn đạn thật tài, gặp Đức Phật Độc giác 
đi khát thực, làm phách bắn chơi, làm cho Ngài phải lủng lỗ 
tai bên này thấu qua bên kia. Do nhân ác đã gieo, nên khi 
chết, phải sa vào cảnh địa ngục bị lửa đốt thật lâu đời; khi 
còn sót quả, phải tái sanh lại làm thứ nga qui này. 


NGA QUÍ THỨ HAI MƯƠI МОТ (WNURWNUTA) NGA QUÎ THỨ MAI MUGI HAI (ASĨSA 


25 


NGA QUÌ THỨ HAI MƯƠI BÖN (PABBA.NTA 


NGA QUÍ THỨ HAI МОО! BA (SATTHINUYÃ) 


24. Ngạ аш này tên РАВВАЛТА, mang sắc phục người 
tu, lửa cháy гап rộ dày cả mình, trôi пӧі tới lui trên hư không, 
nhiều không số Кё, đau khổ khóc than, nghe buồn thảm còn 
hiện đến bây giờ. 

Nga аш này kiếp trước kia là bực xuất gia trong thời kỳ 
Đức Phật Ca Diếp (Kassapa), không thu thúc trong giới 
hạnh, ăn ngủ suốt ngày, phá giới đủ điều, nhưng không chịu 
ăn пап sám hồi, tham muốn quá độ, nuôi mạng bằng cách tội 
lỗi và tà vạy, bợ đỡ người thế, muốn được nhiều danh lợi, 
không cần шӛп thực hành chân chánh giáo lý của Đức Phật. 
Do nhân ай đã gieo, nên khi chết, phải sa vào địa ngục, bị 
lửa thiêu đốt thật lâu đời; còn sót quả, phải tái sanh làm thứ 
nga qui này.Đây xin Кё sự tích người phải sanh làm nga qui 


26 


và nhờ thân quyên làm phước hôi hướng cho mới được siêu 
sanh nơi nhàn cảnh: 


- Một thuở nọ, Đức Phật ngự nơi Trúc Lâm tự (Veluyana), 
gần thành Vương Xá (Ба/асаһа). Một hôm Đức vua Tần- 
Bà-Sa (Bimpisa) đang ngủ mơ màng, thoat nhiên nghe 
những tiếng người khóc than, nô nức đông đây, có hơn 8 
muôn người, chợt tỉnh ra thấy những người hình tướng dị kỳ 
ốm nhom, còn da bọc xương cao lớn, bụng to, lông tóc bù 
xù, thân thể lõa lồ trông rất ghê sợ, khóc than kêu la đói khát, 
xin ngài cho vật thực. 


Sáng ra, Đức vua cho người sắm sanh thực phẩm đủ thứ, 
đem cúng cho các hàng ngạ аш ау. Nhưng khi tôi lại, cũng 
thây la khóc đòi vật thực như đêm trước. 


Sáng ngày, Đức vua vào chùa bạch Đức Phật câu chuyện ấy. 
Đức Thế Tôn bèn giải rằng: – Đại Vương, các hàng nga qui 
ду là thân quyền của đại vương cách đây 91 kiếp quả địa cầu, 
là những người trước kia lo coi nâu nướng vật thực, dé dàng 
cúng đến Đức Phật Vipassī, và 10 muôn chư Tăng. Khi làm 
xong chưa đến giờ thọ trai, các con khóc đòi lấy cho ăn chút 
ít, lần lần đến vợ và sau họ cũng múc ăn trước, làm như vậy 
lỗi 3 tháng, nên sau khi chết, phải sa vào địa ngục thật lâu 
đời, vì tội láy vật thực dâng cúng đến Đức Phật và chư Tăng 
mà ăn trước. Khi sót quả, lại tái sanh làm nga аш, phải chịu 
đói khát hơn 90 kiếp của quả địa cầu, không từng được 
miếng vật thực nào vào miệng. 


Đức vua bạch với Đức Thế Tôn phải làm cách nào cho các 
hàng пра qui ау được siêu thoát. 

Đức Phật giải rằng: Nên thỉnh chư Tăng làm phước trai 
Tăng, rôi hôi hướng quả lành, thì mới thọ hưởng được. Liên 


27 


khi ấy Đức vua thỉnh Phật và chư Tăng ngày mai đến thọ 
trai. Đức Thế Tôn nhận lời bằng cách làm thinh. 

Sáng ra, khi thực phâm đã làm xong, Đức vua cho người đến 
thinh Đức Phật và chư Tăng đến thọ thực, và đồng thời hồi 
hướng quả lành ấy đến các hàng nga qui. Các hàng nga qui 
ду vui mừng thọ hưởng phước báu xong, thì thân mình trở 
nên mập mạp tốt tươi thơi thới an vui. 

Đến tối lại, các hàng ngạ quỉ cũng cho Đức vua thấy hình 
tướng tốt đẹp nhưng còn bị lạnh lẽo vì thân thé còn lõa 16. 
Sáng lại Đức vua bèn thỉnh Đức Phật và chư Tăng đến dâng 
cúng y, để hồi hướng đến các hạng nga qui ấy. Liền khi ấy, 
các hạng пра qui lãnh được đầy đủ phước báu, có у phục đầy 
đủ tốt đẹp và được siêu sanh nơi nhàn cảnh. 


Soạn xong tại Phnom Penh, mùa hạ năm Nhâm Dân. РІ. 
2506 — DL. 1962 


— Dứt tác phẩm Chuyện ngạ quỷ — 


